Kẻ thù ta 
Thích Nhất Hạnh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Kẻ thù ta 


Thích Nhất Hạnh 


Kẻ thù ta 


Tôi còn nhớ là trong thời gian vận động hòa bình (khoảng 
1963-1973), tôi cứ bị buộc tội là kêu gọi hòa bình chung chung, 
không biết phân biệt bạn thù. Hồi đó tôi và các bạn tranh đấu cho 
hòa bình trên căn bản nhận thức kẻ thù ta không phải là người mà 
là cuồng tín, hận thù, tham vọng và bạo động (1). Lập trường hòa 
bình ấy bị cả hai phía lâm chiến lên án. Gái tội lớn nhất của chúng 
tôi là đã xem con người của cả hai bên là anh em, dù họ thuộc phía 
cộng sản hay thuộc phía chống cộng. Tập thơ Chắp Tay Nguyện 
Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện in chưi ở Saigon năm 1964 bị cả hai 
phía lâm chiến chống đối, một bên tịch thu và một bên lên án trên 
đài phát thanh . 

Mặt trời xanh 

Lập trường ngày xưa, bây giờ tôi vẫn còn giữ nhưng nay tôi lại đã 
đi xa hơn. Ngày xưa tôi nói Kẻ thù ta là tham vọng, hận thù, kỳ thị 
và bạo độngnhưng trong mấy chục năm sau nầy, tôi cũng không 
muốn gọi những tâm hành tiêu cực kia là kẻ thù cần phải tiêu diệt 
nữa mà lại thấy rằng chúng có thể được chuyển hóa thành những 
tâm hành tích cực như thương yêu và hiểu biết, cũng nhưngười 
làm vườn có thể biến rác thành phân xanh, và dùng phân xanh nầy 
làm ra trở lại hoa lá và rau trái. Gần ba mươi năm nay tôi thực tập 
và giảng dạy đạo Bụt tại Tây Phương trên cơ sở nhận thức ấy, gọi 
là tuệ giác tương tức , được diễn bày trong kinh Hoa Nghiêm . 
Danh từ tương tức được dịch ra tiếng Anh là Inierbeing, tiếng Pháp 
là Interêtre , và tiếng Đức là Itersein. Các bạn Tây Phương học hỏi 
và hành trì theo tuệ giác này đã được chuyển hóa rất nhiều và đã 
đạt được rất nhiều hạnh phúc. 

Muốn có được tuệ giác tương tức chỉ cần nhìn vào rổ rau tươi 
xanh rờn mà ta vừa hái vào. Nhìn cho sâu, ta sẽ thấy trong rau có 
mặt trời, có đám mây, có phân rác, có người làm vườn và hàng vạn 
yếu tố khác. Rau không thể một mình có mặt, rau phải cùng có 
mặt với mặt trời, đám mây, đại địa, v ..v ... Lấy mặt trời ra khỏi rổ 
rau thì rổ rau biến mất. Lấy đám mây ra thì cũng vậy. Ta lấy một 


ví dụ khác. Hãy thử nhìn vào tổ chức Phật Giáo hợp pháp duy nhất 
tại quê hương mà người ta thường gọi bông đùa là Giáo Hội Nhà 
Nước. Nhìn vào nó thì ta thấy những yếu tố đã tạo ra nó, tích cực 
và tiêu cực. Trong số những yếu tố ấy, ta thấy sự có mặt của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà đại diện phía chiều nổi là 
các vị như Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận, Tuệ Sỹ, Không 
Tánh, v.v... Vì các vị này đã tranh đấu ráo riết cho nên các thầy 
khác trong Giáo Hội Nhà Nước như Thiện Siêu, Minh Châu, Trí 
Tịnh, Trí Quảng... mới được phép nhà nước cho dịch sách, in kinh, 
tổ chức trường Cơ Bản Phật Học v.v... Các thầy bên phía Giáo Hội 
Thống Nhất càng tranh đấu, càng vào tù ra khám chừng nào thì các 
thầy bên phía Giáo Hội Nhà Nước càng có thêm không gian để làm 
việc chừng ấy. Vậy là các thầy bên Giáo Hội Thống Nhất là những 
vị đã và đang yểm trợ Giáo Hội Nhà Nước một cách tích cực nhất. 
Nói họ chống Giáo Hội Nhà Nước là chưa thấy được sự thực sâu 
sắc về bên trong và chưa có được tuệ giác tương tức . Các thầy 
Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận nhìn vào các Học Viện Phật 
Giáo, Viện Nghiên Cứu Phật Học, công trình dịch thuật Đại Tạng 
Kinh Việt Nam v.v... có thể mỉm cười và nói: Quý vị đừng tưởng 
đó là công trình riêng của quý vị. Chúng tôi đã góp sức với quý vị 
làm ra những thứ ấy. Chúng ta đã làm chung với nhau. Các thầy 
như Thiện Siêu, Minh Châu nhìn vào các hoạt động tranh đấu của 
các thầy Giáo Hội Thống Nhất cũng có thể mỉm cười biết ơn và 
nói: Nhờ quý vị tranh đấu như thế cho nên Nhà Nước mới nới tay 
cho phép chúng tôi làm được một ít Phật sự. Chúng tôi sẽ không 
còn ngây thơ mà nói: Quý vị chống đối mà có làm được gì đâu 
trong mấy chục năm nay? Chính chúng tôi, những người không 
chống đối mới làm được từng ấy việc đấy chứ! Với tuệ giác tương 
tức , các thầy của hai Giáo Hội có thể nhìn nhau bằng con mắt 
hiểu biết và thương yêu, không ai còn buộc tội trách móc ai, vì ai 
cũng có thể thấy rằng người của cả hai phía đều là những vị bồ tát 
thị hiện, ai cũng làm việc cho lý tưởng và dân tộc cả, và cả hai bên 
đều có hạnh phúc, vì trong lòng của cả hai bên không còn có sự 
hiềm khích và kỳ thị. Nếu còn trách nhau và giận nhau thì mình 
còn là nạn nhân của những kẻ bên ngoài muốn chia để trị. Mình có 
tuệ giác tương tức thì kẻ kia sẽ không chia rẽ được mình, tạo ra 
tình trạng gà một nhà bôi mặt đá nhau, một bên bôi màu Thống 
Nhất, một bên bôi màu Nhà Nước. Bôi mặt đá nhau là không thông 
minh, là không có tuệ giác tương tức. Từ ba chục năm nay, tôi 
không bao giờ không nhìn tất cả các thầy là anh em của tôi, dù họ 


ở trong Giáo Hội Nhà Nước hay trong Giáo Hội Thống Nhất. 

Giáo Hội chẳng qua chỉ là một hình thái tổ chức. Chúng ta là tăng 
đoàn của Bụt, có từ gần 2600 năm nay, chúng ta không nhất thiết 
cần phải có một hình thái tổ chức Giáo Hội, hợp pháp hay không 
hợp pháp, mới có thể tồn tại. Tôi không muốn giam tôi vào hình 
thức của một Giáo Hội, của bất cứ Giáo Hội nào. Tôi có thể ôm 
được vừa thầy Quảng Độ vừa thầy Thiện Siêu mà không thấy cấn 
cái chút nào. Và vì ôm được cả hai cho nên tôi có thể có cơ hội 
chia sẻ tuệ giác và kinh nghiệm của tôi cho cả hai vị, để chúng tôi 
biết nên làm øì và không nên làm gì để cho thế hệ con em chúng 
tôi có thêm niềm tin và hạnh phúc. 

Vua nước Sở mất cung 

Ba chục năm nay, có một số người trong nước cũng như ngoài 
nước cứ trách cứ tôi là quá thân với người Cơ Đốc và người Cộng 
Sản. Họ chỉ muốn tôi thân với người Phật Tử và người Chống 
Cộng mà thôi. Tôi đã cố gắng nhắc cho họ nhớ là tôi chỉ có thể 
hành động trên cơ bản nhận thức. Kẻ thù ta không phải là con 
người- tôi muốn tất cả đều có cơ hội được sống và có quyền sống 
hạnh phúc - nhưng không phải ai cũng đã chấp nhận được dễ dàng 
điều đó cho tôi. 

Phép thực tập của tôi là ôm lấy được cả những người Cộng Sản và 
những người Công Giáo, vì tôi không thể chỉ ôm người Phật tử và 
người Chống Cộng. Không phải chỉ trong giới Công giáo và giới 
Cộng Sản mới có những người có thái độ hẹp hòi, cuồng tín và cố 
chấp. Trong giới Phật tử, tôi cũng thấy nhiều người hẹp hòi, cuồng 
tín và cố chấp, gây khổ đau cho bản thân, cho gia đình và cho kẻ 
khác không ít. Có những người xưng là Phật tử, kể cả giới xuất 
gia, mà tham nhũng, tàn ác và cố chấp đến mức con cái hoặc đệ tử 
họ cũng không chịu đựng được họ nữa là kẻ khác. Họ phá giới, 
phạm trai, vọng ngữ, tà dâm, sát sinh v .. v ...gây tổn thương cho 
bản thân và cho xã hội không ít. Có những người Tin Lành, có 
những người Công giáo, có những người Cộng Sản tốt hơn họ 
nhiều, lành hơn họ nhiều và gần với đạo Bụt hơn họ nhiều. Vậy 
cho nên thực tập theo tỉnh thần đạo Bụt, tôi muốn ôm lẫy và 
thương yêu tất cả mọi người, không chừa ai, kể cả những người 
đã làm cho tôi đau khổ và dân tộc tôi đau khổ. Ôm lấy người ta 
không có nghĩa là chấp nhận luôn cả cái thái độ hẹp hòi, cố chấp 
và cuồng tín của người ta. Thiếu bao dung, thiếu từ bi, thiếu sự 
quán chiếu, con người dễ trở thành hẹp hòi, cố chấp và cuồng tín. 
Bổn phận của người hành đạo là giúp con người tháo bỏ thái độ 


hẹp hòi, cố chấp và cuồng tín đó, giúp họ trở thành hiểu biết, bao 
dung và từ bi, chứ không phải là lấy súng bắn vào họ, tiêu diệt họ. 
Trong đạo Bụt tôi được dạy phải thương theo nguyên tắc Từ, Bi, 
Hỷ và Xả. Xả có nghĩa là không kỳ thị (non-discrimination). Tình 
thương chân thật là tình thương bao dung, ôm lấy được tất cả mọi 
người và mọi loài đang đau khổ. Hễ thấy người ta khổ thì mình 
thương, mình không kỳ thị rằng đó không phải là người Phật tử, 
đó là người chống Phật giáo, đó là người Cộng Sản, đó là người 
Công giáo. Thực tập theo tinh thần đó, tôi đã từng viết những lời 
đối thoại với người Công Giáo và người Cộng Sản bằng ngôn từ 
của Hỷ, Xả và Từ Bi. Tôi không bao giờ sử dụng ngôn ngữ trách 
phạt, lên án và chửi mắng. Những cuốn sách có mục đích đối thoại 
với những người Cơ Đốc Giáo như Living Buddha, Living Christ 
hay Going Home, Buddha and Jesus as brothers , mà tôi viết, đã sử 
dụng ngôn ngữ ấy mà đạo Bụt gọi là ái ngữ và đã giúp cho hằng 
trăm ngàn người Cơ Đốc hiểu được Đạo Bụt, thấy được chân tinh 
thần của Giáo lý Ky Tô và buông bỏ được thái độ hẹp hòi và cố 
chấp. Người Công Giáo, trong đó kể cả các linh mục và nữ tu Công 
giáo, viết thư và cám ơn tôi nhiều lắm. Với giới Công Giáo Việt 
Nam tôi cũng đã dùng ngôn ngữ ấy. Trong sách Hoa Sen Trong 
Biển Lửa (1966) tôi nói rất rõ ràng là nếu các bạn Công Giáo Việt 
Nam đi theo đường hướng Công Giáo dân tộc và nguyện sống hài 
hòa với các thành phần khác của dân tộc thì không có lý do gì mà 
đất nước lại không dang rộng hai tay ra để đón quý vị vào lòng 
dân tộc. Với những người Cộng Sản Việt Nam tôi cũng đã dùng 
ngôn ngữ ấy, nhất là trong sách Đối Thoại Cánh Cửa Hòa Bình 
(1967). Hồi đó ít người Cộng Sản chịu lắng nghe tôi, nhưng bây 
giờ tôi nghĩ là đã có rất nhiều người Cộng Sản đọc sách tôi và lắng 
nghe tôi. Tôi biết có rất nhiều vị cán bộ và công an đã có cơ duyên 
đọc sách và nghe băng giảng của tôi và đã chuyển hóa được nhiều 
nỗi khổ niềm đau trong lòng. Có khi tôi thấy được tâm tư của 
người cán bộ và công an, nhất là những công an văn hóa và công 
an tôn giáo. Chính sách từ trên đưa xuống là không cho phổ biến 
sách và băng giảng của thầy Nhất Hạnh, và vì vậy cho nên hễ sách 
và băng giảng của tôi về đến Sài Gòn hay Hà Nội là bị tịch thu. Gửi 
về qua ngã bưu điện cũng bị tịch thu . Tôi bảo các bạn bên này: 
Đừng buồn, vì người tịch thu sách và băng giảng cũng sẽ có cơ hội 
đọc sách và nghe băng. Đó là suy nghĩ theo tỉnh thần vua nước Sở 
mất cung thì người nước Sở được cung, không mất đi đâu hết. Lâu 
lâu, công an đi ruồng và tịch thu sách và băng giảng của tôi, được 


in chui và sang chui ở khắp nơi trong nước. Sự thực là đã có 
những vị công an sau khi tịch thu băng sách hay kiểm duyệt băng 
sách (mà không trả lại cho người đáng lý là có quyền nhận) đã 
ngồi đọc và nghe suốt đêm, thấy những bài giảng này rất có lợi 
lạc, có thể chuyển hóa rất nhiều những nỗi khổ niềm đau trong họ. 
Tuy nhiên, sau khi kiểm duyệt sách và băng giẳng, các vị vẫn 
không đem trả lại cho người có quyền nhận. Gó khi họ cũng đem 
trả băng, nhưng trước khi trả, họ đã xóa hết hình ảnh và âm thanh 
trong băng. Họ đã có sang lại những băng nầy rồi, một bản gởi cho 
bộ Nội Vụ, một bản giữ lại để thỉnh thoảng được nghe. Tôi hiểu và 
thương họ. Vì họ sợ cấp trên khiển trách, và sợ mất việc. Có 
những vị công an sau khi đọc sách và nghe băng, được hỏi: Tại sao 
những sách và băng này không được lưu hành? Quý vị thấy trong 
sách và trong băng có tư tưởng nào hại nước hại dân hay chống 
chính quyền không?Họ đã trả lời:Tất cả những gì thầy Nhất Hạnh 
giảng trong sách trong băng đều rất hay, mầu nhiệm, hợp với đạo 
lý, rất có lợi cho thế đạo và nhân tâm. Sở dĩ chúng tôi không cho 
sách và băng này lưu hành là tại chúng tôi không biết đằng sau sự 
giảng dạy và hành đạo này của Thầy có còn được che dấu một âm 
mưu chánh trị gì khác hay không mà thôi. Quý vị ấy đã nói lên 
được sự thật trong tâm: sự có mặt của sợ hãi và nghỉ ky . Sự sợ hãi 
và nghỉ ky này không phải chỉ là của họ, mà là của cấp trên họ. 
Những vị cán bộ và công an này, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng biểu 
lộ được tuệ giác và từ bi của mình: họ làm lơ cho sự phát hành 
chui của một số sách và một số băng giảng. Họ làm như thế vì họ 
biết những sách và băng đó có tác dụng tốt cho người dân vào thời 
điểm này của sự sống đất nước và dân tộc. Họ dư biết rằng tệ nạn 
xã hội hiện thời đang đầy dẫy: tham nhũng, ma túy, đĩ điếm, hận 
thù, con từ cha, lứa đôi tan vỡ, ly đị, gia đình nứt rạn, phim ảnh và 
sách báo khiêu dâm tràn ngập. Trong lúc các nhà chánh trị và giáo 
dục gần như bó tay không làm được gì để quét dọn những núi rác 
khổng lồ đó, thì những băng giảng, những cuốn sách của thầy 
Nhất Hạnh khuyên người tu tỉnh, hòa giải, trở về nếp sống thuần 
lương lại bị cấm cản và tịch thu. Quý vị bắt buộc phải cấm cẳn và 
tịch thu, nhưng trong thâm tâm quý vị có sự dằng co. Quý vị không 
thấy an ổn chút nào với chánh sách đó, cũng vì vậy cho nên có khi 
quý vị đã làm lơ cho việc in chưi và sang chui những sản phẩm văn 
hóa và đạo đức nọ. Các thầy, các sư cô và các Phật tử mỗi khi đi 
cứu trợ nạn nhân bão lụt hay nghèo đói thường xếp vào các gói 
quà một bài tụng hay một cuốn kinh mỏng, nghĩ rằng quà tặng có 


thể làm vơi bớt sự nghèo khó một vài tuần, nhưng bài kinh có thể 
làm cho nhẹ bớt sự buồn đau lâu dài hơn. Có những vị công an hẹp 
hòi, kỳ thị, nhất định không cho phép, nói đó là truyền đơn. Nhưng 
có những vị công an thì lại hoan hỷ, làm ngơ và cũng có người còn 
thích thú. Thiện căn ở tại lòng ta, nếu ta được chấp nhận và đối xử 
một cách thân thiện thì hạt giống từ bi và bao dung trong ta được 
tưới tẩm. Còn nếu ta cứ bị khinh ghét và chống báng thì ta không 
có được cơ hội ấy. Cho nên dù các vị công an văn hóa và tôn giáo 
có khắt khe khó chịu đến mức nào thì các thầy, các sư cô và các 
đạo hữu biết đạo cũng vẫn ngọt ngào và kiên nhẫn với họ. Một 
ngày kia , với cách đối xử ấy, họ cũng sẽ có cơ hội chuyển hóa. Có 
một vị công an ở Huế nói: Thầy Nhất Hạnh ở xa, tôi không làm gì 
được ông ấy. Nhưng anh ở đây, nghĩa là ở trong tay tôi. Tôi có thể 
bóp nát anh bất cứ lúc nào. Tôi nghe như vậy mà thương người 
công an quá. Người ta chỉ muốn đi làm công việc xã hội để giúp 
đồng bào người ta thôi, tại sao mình phải bóp nát người ta? 

Đổi mới thật sự 

Con em của ta, dù là con cháu của người Phật tử, con cháu của 
người Ky Tô, con cháu của người Cộng Sản hay con cháu của 
người chống Cộng cũng thế, đều là những người con của đất nước, 
đều là con em của ta cả. Hễ người nào đau khổ và cần tới sự giúp 
đỡ là ta phải giúp. Có như vậy ta mới thực sự biết thương theo 
tỉnh thần Bụt dạy. 

Trong chúng ta ai cũng từng có khi lầm lỡ - người Phật tử, người 
Công giáo, người Cộng Sản, Đảng và Nhà Nước cũng thế. Vì quá 
tin ở nhận thức mình, vì cuồng tín và cố chấp, ta đã có thể gây ra 
những vết thương đau nhức trên thân hình dân tộc, nhưng nếu ta 
biết thức tỉnh, biết thật sự đổi mới (2) thì ta có thể học được bài 
học thương đau của quá khứ. Gó những người công an và cán bộ 
đã từng làm ta điêu đứng, nhưng với tình thương của Bụt, ta vẫn 
muốn cho họ có một cơ hội để đổi mới, để chuyển rác thành hoa, 
để chế tác hiểu biết và thương yêu cho đời họ bớt khổ và cho ta có 
nhiều không gian hơn mà sống. Quá tin vào chủ nghĩa và nhân 
danh, ta có thể đã gây ra thảm trạng cho dân tộc và đất nước: đã 
có hàng triệu người chết oan. Ngày xưa (1964, khi xuất bản tập 
thơ Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện) tôi đã từng nói: 
Chủ nghĩa và nhân danh, những sợi dây nghiệp báo ai đem về ràng 
buộc lấy thân hình dân tộc (3) Trần Mạnh Hảo nói hay hơn tôi: 
Những con đường như những lằn roi lịch sử quất lên mình đất 
nước( 4). Giác ngộ, thấy được những lầm lỡ, quyết tâm đi theo 


con đường Từ Bi bao giờ cũng là điều đáng mừng. 

Trong thời gian xa nước, tôi có cái hạnh phúc là vẫn được tiếp tục 
viết sách cho đồng bào tôi đọc. Từ 1966, sách tôi tuy còn được 
xuất bản tại Miền Nam, nhưng sách phải được ký bằng bút hiệu 
khác vì tôi có tội đã dám lên tiếng kêu gọi hòa bình. Từ 1975 trở 
đi, sách tôi chỉ được chép tay , và sau đó in ấn và phát hành chui. 
Chính tôi cũng không biết là ai đã tổ chức in và phát hành như thế. 
Vì nhu yếu cần học, cần tu của đồng bào, nên có những người, 
hoặc những nhóm người, liều lĩnh cho in và cho phát hành những 
sách kia . Thêm vào đó lại có băng giảng audio (băng nghe) và sau 
đó lại có băng giảng video (băng hình). Chính cựu Thủ Tướng 
Phạm Văn Đồng cũng đã đọc mấy cuốn Phật Giáo Sử Luận của tôi 
và đã tỏ ý hâm mộ. Trong Bộ Nội Vụ và Bộ Ngoại Giao cũng có 
nhiều người đọc sách của tôi, nhất là trong bộ Nội Vụ. Các Tòa Đại 
Sứ Việt Nam tại Tây Phương cũng có đọc sách tôi. Tôi biết chắc có 
rất nhiều người Cộng Sản đọc sách của tôi và rất thích. Có những 
ông tướng và những đảng viên lớn tuổi đọc những sách như 
Đường Xưa Mây Trắng, Về Việt Nam , Từng Bước Chân Thảnh 
Thơi... thấy ưa thích quá chừng, giống như tìm lại được lý tưởng 
trong sáng thời còn trai trẻ. Tôi có cảm tưởng là hầu hết những 
người ngày xưa say mê chủ nghĩa Mác Xít mà bây giờ không còn 
niềm tin nơi chủ nghĩa ấy nữa là những người có hạnh phúc nhiều 
nhất trong khi đọc sách tôi. Biết bao nhiêu người đã theo Đạo hay 
theo Đảng với một trái tim trinh nguyên và tất cả bầu nhiệt huyết 
của tuổi trẻ mình. Nhưng sau mấy mươi năm trời theo Đạo hoặc 
theo Đảng, họ đã thấy mình mất mát quá nhiều, bởi vì họ đã quá 
đau khổ vì Đạo hay vì Đảng. Những người ấy là những người dễ 
đến với pháp môn Từ, Bi, Hỷ và Xả của đạo Bụt nhiều nhất. Họ 
cũng là những người tìm được hạnh phúc nhiều nhất khi đọc sách 
và nghe băng. Họ rất im lặng, họ rất sung sướng mỗi khi gặp được 
những vị chân tu, nhưng họ cũng rất buồn khi thấy những người 
xuất gia hư hỏng, đang đi trên con đường danh lợi và hưởng thụ, 
không biết là mình đang phản bội lại lý tưởng xuất gia của mình. 
Trong số những người trẻ con cháu của giới chánh quyền và cán 
bộ, sống trong nước, hay đã ra nước ngoài, có rất nhiều người 
cũng ham đọc sách tôi. Cũng như ở tòa thánh Vatican , có nhiều vị 
Giám Mục đã đọc sách tôi. Đồng ý hay không đồng ý với những 
điều tôi viết, điều đó tôi không quan tâm mấy; tôi chỈ quan tâm 
đến chỗ các vị ấy có chịu đọc hay không mà thôi . Có những vị bắt 
đầu đọc để khám xét và kiểm duyệt, nhưng sau đó lại thích, vì 


trong khi đọc thấy có lợi lạc, thấy khoẻ và nhẹ trong người ra. 
Con đường thương yêu 

Học và thực tập theo giáo nghĩa tương tức, tôi không còn thấy ai 
là kẻ thù của tôi nữa, và tâm tôi nhẹ thênh thang. Kể cả những 
người đã làm cho tôi điêu đứng, và làm cho dân tộc tôi điêu đứng, 
tôi cũng không còn thấy thù ghét họ bởi vì tôi đã biết nhìn họ bằng 
con mắt hiểu và thương. Bạn sẽ hỏi: Như vậy là thầy sẽ để cho 
bọn cuồng bạo, cuồng tín, cướp bóc và sát nhân ấy tự do tiếp tục 
gây đổ vỡ và tang thương mà không làm gì để ngăn cản họ hay sao 
? Không ! Chúng ta phải làm đủ mọi cách để ngăn chận họ chứ, 
không thể để cho họ tiếp tục tàn sát, bóc lột, đè nén và phá hoại, 
nhưng hành động của ta sẽ không bao giờ được thúc đẩy bằng hận 
thù. Ta phải chận đứng họ lại, không thể để cho họ làm mưa làm 
gió. Nếu cần ta có thể trói họ lại, nhốt họ vào tù , nhưng hành 
động ấy phải được hướng dẫn bằng trái tim bồ tát và trong khi 
hành động như thế ta vẫn duy trì được niềm thương, mong muốn 
cho họ có được cơ hội tự tỉnh và cải hóa. Hành động trên căn bản 
TỪ, Bi, Hỷ và Xả, ta tự nhiên chọn con đường bất bạo động, cố 
gắng bảo vệ sinh mạng của mọi loài tới mức tối đa. Cố nhiên là 
không thể có hành động bất bạo động tuyệt đối. Cũng như đĩa rau 
luộc của tôi không thể là 100% chay tịnh, vì trong khi luộc rau, có 
rất nhiều vi khuẩn đã chết trong rau. Nhưng hành động theo 
hướng bất bạo động, ta vẫn có thể tiết kiệm xương máu, bảo vệ 
sinh mạng mọi loài tới mức tối đa. Trong một cuộc tranh đấu 
chống ngoại xâm, các hoạt động trong những lãnh vực thông tin, 
văn hóa, giáo dục để cố kết niềm tin, đoàn kết toàn dân, thực thi 
chính sách bất hợp tác với kể xâm lược, v.v... tất cả những hoạt 
động ấy có thể được hoàn toàn lãnh đạo trên tinh thần cởi mở, 
khoan dung và bất bạo động. Nếu thành công ở các lãnh vực ấy thì 
yếu tố quân sự chỉ cần đóng một vai trò nhỏ thôi. Dù phải dùng tới 
quân lực, ta vẫn có thể đi theo tinh thần bất bạo động, tiết kiệm 
xương máu tới mức tối đa, xương máu của ta cũng như xương 
máu của những người đi xâm lược. Nhà quân sự cũng có thể tu tập 
theo hướng từ bi như nhà đạo đức, nhà chính trị và nhà nhân bản. 
Chiến thắng lớn lao của nhà Trần đối với cuộc xâm lược nhà 
Nguyên một phần lớn là do công trình của đạo đức, chính trị và 
văn hóa đời Trần. Yếu tố quân sự không phải là yếu tố duy nhất 
đưa tới sự thành công. Cuộc vận động của Phật tử cho nhân quyền 
dưới thời Ông Ngô Đình Diệm cũng thế, quân đội chỉ đóng vai trò 
kết thúc, một vai trò tuy cần thiết nhưng rất nhỏ. Đất nước và dân 


tộc ta có vượt thoát được giai đoạn khó khăn nầy để đi lên hay 
không, điều này là do chúng ta có biết tu tập để phá bỏ kỳ thị và 
hận thù hay không. Kêu gọi đoàn kết mà vẫn tiếp tục kỳ thị nhau, 
hận thù nhau và loại trừ nhau thì bao giờ có được đoàn kết thực 
sự ? Nhìn cho kỹ để thấy được kẻ kia cũng là người anh em của 
mình, đừng tìm cách loại bổ người ấy ra khỏi sự sống hằng ngày, 
đó là sự thực tập tu học của tất cả chúng ta, Phật tử hay không 
phải Phật tử. Có những người dễ thương, có những người khó 
thương và có những người rất rất khó thương. Nhưng đã là Phật 
tử, chúng ta phải cố gắng để có thể thương được tất cả mọi người 
theo nguyên tắc kẻ thù ta không phải là người. Kẻ thù ta không 
phải là kẻ thù của ta (5). Ta không có kể thù. Nếu thấy được như 
thế, làm được như thế thì khi nằm xuống, nhắm mắt, ta sẽ có thể 
mỉm cười được. 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyên Kim Vỹ. 


Nguồn: Buddhismtoday 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006 


